Tình Yêu và Hạnh Phúc 


Lý Lạc Long 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Tình Yêu và Hạnh Phúc 


Lý Lạc Long 
Tình Yêu và Hạnh Phúc 


Tình yêu là gì? 

Theo tự điển thì tình yêu được định nghĩa là tình cảm, sự 
yêu thương, luyến ái ... của người và người như tình cảm của 
đôi lứa, của bạn bè, của gia đình ... hay nói một cách tổng 
quát là tình cảm của người dành cho "vạn vật" chung quanh 
cuộc sống. Trong cuộc sống, thì ai chắc cũng đã nghe qua 
những câu quen thuộc này như : "Tôi yêu em (anh)"; "Tôi 
thương bạn "; " Tôi yêu thương cha mẹ "; "Tôi yêu tổ quốc 
quê hương"... v.v. Hôm nay xin "bàn phiếm" với các bạn 
chút về tình yêu lứa đôi và theo nhà thơ Xuân Diệu thì : 
"Làm sao định nghĩa được tình yêu”. Tình yêu đôi lứa là một 
chủ đề mà văn thi sĩ đã tốn không biết bao nhiêu là bút mực 
đề cập đến, tự ngàn xưa và vẫn sẽ còn tiếp tục cho đến 
ngàn sau. Tình yêu đôi lứa sẽ luôn luôn là một chủ đề hấp 
dẫn và thích thú với hầu hết mọi người, ở mọi lứa tuổi . 

Tình yêu có tuổi không? 

Người ta thường nói tuổi trẻ là tuổi của hy vọng và tuổi của 
yêu đương. Còn trẻ, có nhiều thời gian và đây đủ tâm lực 
nên có nhiều hy vọng để thực hiện được những hoài bão ôm 
ấp trong lòng như mơ ước . Còn trẻ, có nhiều hy vọng để tìm 
được người bạn đời lý tưởng, để yêu và được yêu. Thi sĩ 
Bryon ví tình yêu của tuổi trẻ như một vườn hoa có nhiều 
bông hoa đang bừng nở và khoe sắc thắm trong mùa xuân 
và theo Thomas Moore thì chẳng có gì ngọt ngào bằng nửa 
sự ngọt ngào của giấc mơ tình yêu trong thời trẻ tuổi. 


Đúng như vậy, tuổi trẻ là tuổi của yêu đương, của hồn nhiên 
và mộng mơ nên tình yêu trong thời trẻ tuổi là tình yêu lý 
tưởng, thánh thiện và trong sạch, chưa bị phấn bụi đường 
đời làm vẩn đục. Yêu chỉ vì yêu, trong chúng ta, nếu ai đã đi 
qua đoạn đường tuổi trẻ và nhìn lại thì quả thật "chẳng có gì 
ngọt ngào bằng nửa sự ngọt ngào của những giấc mơ tình 
yêu trong thời trẻ tuổi". Dù có trải qua bao nhiêu thăng 
trầm, bể dâu đổi dời của cuộc sống, chúng ta cũng vẫn hoài 
nhớ những "giấc mơ tình yêu" của thời tuổi trẻ. Đặc biệt là 
"mối tình đầu tiên", dù có trọn vẹn hay dở dang , cũng sẽ 
vĩnh viễn tồn tại trong ngăn tủ ký ức. Vì vậy, các bạn còn trẻ 
hãy "yêu", yêu mình, yêu người, yêu đời như các bạn có thể 
yêu, thưởng thức sự ngọt ngào của tình yêu tuổi trẻ, và sẽ 
không phải hối hận, tiếc nuối và thắc mắc về sau . Phải tự 
hỏi mình những câu hỏi: Phải chỉ?... Nếu lúc đó ?... v.V. 

Những điều ở trên chỉ nhấn mạnh tuổi trẻ là giai đoạn lý 
tưởng nhất cho tình yêu, nhưng tình yêu thì như N. 
Karamzine đã nói: " Tình yêu không có tuổi tác, lúc nào trái 
tim còn đập người ta còn yêu". Câu nói này của N. 
Karamzine được phản ảnh và chứng minh rất rõ ràng trong 
văn thơ của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhà 
thơ Huy Cận cũng có nhận xét giống như N.K về tình yêu và 
tuổi tác và đi xa hơn một chút thêm vào nhận xét về thơ 
tình và tuổi tác : " Tình yêu không có tuổi và thơ tình hay 
càng không tính tuổi được bao giờ". Thực tế thì đúng như N. 
karamzine và Huy Cận đã nhận xét . Tình yêu không có tuổi 
tác và có lẽ giới hạn duy nhất là đời sống trần thế của một 
người và một trong những kết quả của tình yêu là thi ca. 


Cho thi ca thì có thể nói không có tuổi và bất tử và nói về 
tình yêu mà bỏ qua thi ca thì là một thiếu sót. 

Tình yêu và thi ca 

Có thể nói tình yêu là một động lực chính và duy nhất trong 
thi ca và thi ca là kết quả của tình yêu ( lứa đôi, bạn bè, quê 
hương ... cho "vạn vật" nói chung). Những áng văn, những 
bài hát, những bài thơ tình hay là những hoa tình và trái yêu 
bất tử, vượt thời gian và không có tuổi tác. Tình yêu đã là 
động lực giúp cho các văn thi nhân sáng tác được những 
tuyệt tác và ngược lại thì như nhà thơ Từ Huy đã nhận xét : " 
Thơ ca tình yêu đã làm con người dịu lại giữa cuộc đời, bởi 
chỉ có tình yêu, con ngươì mới quay về với nhân bản, quay 
về với bản sắc hồn nhiên khi tạo hóa tạo ra con người". Nhà 
văn Ý Leopardy thì cho rắng " thơ trữ tình có thể coi như 
tổng hợp, như tuyệt đỉnh của thơ, và thơ là tuyệt đỉnh của 
tiếng nói loài người." Đành rằng chỉ một số rất ít trong 
chúng ta có khả năng viết văn, làm thơ, phổ nhạc, có khả 
năng dùng chữ để diễn đạt, chuyên chở tâm ý, cảm xúc của 
chính mình. Nhưng qua những nghệ nhân này chúng ta sẽ 
tìm được chính mình . Họ đã nói hộ ta những cảm xúc, 
những suy nghĩ, nhưng buồn vui, khát khao, mơ ước .. của 
chính bản thân ta. Tôi tạm trích một số câu thơ về tình yêu 
của một số thi sĩ và tin rằng bạn sẽ tìm thấy chính mình qua 
một hay nhiều tác giả dưới đây : 

Vâng trăng ai xẻ làm đôi 

Nửa in gối chiếc, nửa soi dăm trường (Nguyễn Du) 

Trái tim là một con tàu suốt 

Chẳng có sân ga trạm cuối cùng (Kiên Giang Hà Huy Hà) 


Gió mưa là bệnh của trời 

Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng (Nguyễn Bính) 

Hiu hắt lòng ta như thiếu nắng 

Như những ngày những tháng không em (Chế Lan Viên) 

Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy 

Nghìn năm hồ dễ có ai quên (Thế Lữ) 

Anh sẽ trầm luân ngàn kiếp nhớ 

Cho dẫu ngày mai em lãng quên (Vũ Hoàng Chương) 

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở 

Đời mất vui khi đã vẹn câu thề (Hồ Dzếnh) 

Em là sóng nhưng xin đừng như sóng 

Đã xô vào, xin chớ ngược ra khơi (Đỗ Trung Quân) 

Đưa em về tôi chọn đường xa nhất 

Đón em sang tôi lựa ngõ thật gần (Trần Lữ Vũ) 

Người tôi yêu đã đi xa 

Người yêu tôi lại ở nhà. Buồn không? (Phan thị Thanh Nhàn) 
Tình Yêu là đau khổ hay hạnh phúc? 

Người ta thường nói "yêu là đau khổ" và có đúng như vậy 
không? Nếu xuyên qua thi ca thì hình như là vậy vì hầu hết 
những tình thơ tuyệt tác đều được sáng tác trong lúc tác giả 
đang ở đỉnh tuyệt cùng của đau khổ vì nhớ nhung, trái 
ngang, dang dở ... trong tình yêu. Có lẽ đau khổ là cảm xúc 
cần thiết cho thơ tình tương tự như gạch ngói là vật liệu cần 
thiết để xây một ngôi nhà đẹp. Và có phải khi được toại 
nguyện, có hạnh phúc thì thi nhân không sáng tác được thơ 
tình hay, xuất xắc, gây nhiều xúc động cho độc giả? Nếu 
nhìn qua thi ca dường như cũng đúng như vậy. Nhưng trong 
thực tế thì tình yêu có thể đem tới hạnh phúc tuyệt vời và 


cũng có thể đem tới đau khổ tột cùng. Tình yêu là một tặng 
phẩm cần thiết mà tạo hóa đã ban cho nhân loại, vì không 
có tình yêu thì nhân loại sẽ không còn tồn tại nữa trên trái 
đất. Dù tình yêu dẫn đến đau khổ như nhà thơ Lamartine 
của Pháp đã nhận xét: 

Tình trường là cánh đồng hoa 

Đố ai qua đó không sa lệ sầu (Nguyễn Tiến Lãng dịch) 

Hay hạnh phúc như Xuân Diệu đã diễn tả : 

Từ lúc yêu nhau , hoa nở mãi 

Trong vườn thơm ngát của lòng tôi . 

Thì hầu hết mọi người cũng đã, đang và sẽ phải yêu. Tình 
yêu là nhu liệu cần thiết cho đời sống của con người, cho sự 
tồn tại của loài người trên quả địa cầu cũng như chất đốt là 
nhu liệu cần thiết giữ cho ngọn lửa cháy. Hơn nữa, theo 
thiển ý của tôi thì đau khổ hay hạnh phúc trong tình yêu 
cũng tùy vào quan niệm, ước muốn và cảm nhận của một 
người . Nếu quan niệm tình yêu là cho và nhận chứ không 
đòi hỏi, những mất mát hay không có được không phải là 
đau khổ, và hạnh phúc là những gì bạn đang có trong tay... 
thì một người sẽ tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu dù rơi 
trong bất cứ hoàn cảnh, trạng thái nào trên con đường tình 
yêu. 

- Yêu người và được yêu thì là quá hoàn hảo hảo không có gì 
để nói nữa . 

- Yêu người một chiều, ừ thì hơi thất vọng chút, nhưng ít ra 
mình cũng đã tìm được đối tượng để trao gởi tình yêu . 

- Vỡ tan, ừ thì buồn, đau, và khổ thiệt, như ít ra mình cũng 
đã có một thời yêu người và được yêu. 


- Người không yêu ai, ... có lẽ là người cô đơn, khổ sở, đáng 
thương và đau khổ nhất. 

Tôi thích hai câu thơ về tình yêu của Lê Thị Giáng Vân : 

Ai bảo yêu nhau là đau khổ 

Xin một đời đau khổ để yêu nhau 

Và xa hơn nữa, nếu chúng ta có thể "hiểu" được hạnh phúc 
như nhà thơ Lý Bạch của Trung Hoa đã nói :" Bạn hỏi tôi đầu 
là hạnh phúc tuyệt vời trên thế gian này? Đấy là lúc bạn 
nghe cô bé gái vừa đi vừa hát sau khi hỏi thăm nhờ bạn chỉ 
đường", thì khi tình yêu không như ước muốn và mộng mơ 
của mình, chúng ta có thể sẽ thất vọng, nhưng sẽ không 
bao giờ đau khổ nữa. 

Hạnh phúc tuyệt vời với một tâm hồn cao đẹp như Lý Bạch 
là như vậy, thật giản dị và chỉ có thế thôi. Và hạnh phúc 
tuyệt vời này chắc cũng có thể đến với bạn và tôi được, phải 
không? Hy vọng là như vậy ! 

Lý Lạc Long (TTL,TCT,MAI 20/4/05) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy: Lý Lac Long - TTL 
Nguồn: Vnthuquan - thư viện online 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 23 tháng 2 năm 2006 


